IslamHouse • com 


1437 


Riyadh Saaliheen 

(Nhung Ngoi Vucm Cua Nhung Ngucri Ngoan Dao) 
Chuong Quyen Cua Chong Doi Voi Vo’ 


<Tieng Viet - Vietnamese - 


Bien soan 

Hoc Gia Chuyen Hadith & Nha Thong Thai 
Abu Zakkariya Yahya bin Sharf Al-Nawawi 


£003 


Dich thuat: Abu Zaytune Usman Ibrahim 
Kiem duyet: Abu Hisaan Ibnu Ysa 


IslamHouse • com 


1437 


— o\j\,\ Jp jyjJl Jp- ob — ^ 


(( ajlUU ^ 




_yj 

1 Syvi (ji ^.-fl'-fl' j \ 


£003 


s- 

^ 




soles J_ 


Chtrcmg 35 

Quyen Cua Chong Doi Voi Y& 



Allah, Dang Toi Cao phan: 

Ujj (jjp ^ pUijJi <Jp 

laj»- Uj Q'^jV C-dXgS ( j-f IjJLojl 


[34 Sjj^] 4 <Uil 


^Ngudi dan ong la tru cot (cua gia dinh) tren phu nu’ 
boi nhung an phuc ma Allah da ban cho ho vuot troi 
lan nhau va phai co trach nhiem chu cap cho ho (phu 
nu) tir nguon tai san cua ho (dan ong). Do do, nguoi 
phu nu’ due hanh nen yang loi chong va trong nom 
(nha cua) khi nguoi chong vang mat voi su giup dcr va 
trong chung cua Allah.l (Chuong 2 - Annisa’, cau 34). 

Allah fg bao dan ong tren phu nu mot bac khong 
co nghia la dan ong tot hon phu nu ma Ngai muon khang 
dinh dan ong phai co trach nhiem bao ve va che cho cho 
phu nu trong gia dinh, nguoi chong phai co trach nhiem 

r 

nuoi dudng va chu cap cho gia dinh, va nguoi vo phai 
vang ldi chong. Dieu nay giong nhu nguoi chong la 
trudng con nguoi vo la pho, ca hai deu co quyen han 
trong gia dinh nhung quyen cua nguoi trudng cao hon 
quyen cua nguoi pho mot bac. 


[ no2cs 


Hadith 280: Ong Abu Huroiroh thuat lai rang 
Thien sir cua Allah S: 


l ^ " * * 1 1 d £■ l C- tOolj A^ujy IsO lil j - 

.<ulc- A^-su^l^Jl 


“Neu nguoi dan ong goi nguoi phu nu ciia y len 
giutmg nhung co ta tir choi lam y ngu trong trang thai 
buon gian thi co ta se bi cac Thien Than nguyen rua 

cho toi sang.” (. Albukhari , Muslim ). 

Trong loi dan rieng cua Albukhari: 


{^>-y Jp- A^=aj*>UJl j 



“Neu nguoi phu nu ngii trong tinh trang bo mac 
nguoi chong cua co ta thi cac Thien Than se nguyen 
rua co ta cho toi khi co ta tru lai voi chong”. 


Mot loi dan khac cua Muslim: 

o ^ £ 

{\4lfr l^lc- jlllll j ^ jJl 5^ 


“The boi Dang ma linh hon Ta nam trong tay Ngai 
rang bat cu nguoi dan ong nao goi nguoi phu nu cua 
y len giu ong ma co ta tir choi thi Dang o’ tren troi se 
gian du voi co ta cho toi khi y hai long voi co ta”. 


* Bai hoc tir Hadith: 


[ so3c# 


- Hadith bao phu nu phai co nghTa vu dap lai lbi 
keu goi cua chong den vdi viec chan goi neu ngudi vo 

r 9 r 

khong co bat cu ly do chinh dang nao de tu choi. 

r \ r 

- Hadith cho thay rang viec ngirdi vo “cam van” 
chong vo cb la hanh dong khien ban than minh rdi xa 
khoi long thirong xot cua Allah ft. 

- Hadith cho thay quyen cua chong la duoc yeu vo 
bat cu khi nao ban than muon con nghTa vu cua vo nen 
chiu chong trong trudng hop nay; co nghTa la neu ngudi 
vo tu choi nhu cau “yeu” cua chong thi Islam coi do la 
hanh dong cua viec bat tuan Allah ft. 


Hadith 281: Ong Abu Huroiroh S> thuat lai rang 
Thien su cua Allah ® noi: 



.aJlP 


“Nguoi phu nu’ khong duoc phep nhin chay (Sunnah) 
khi chong van dang hien dien ben minh trd phi nguoi 
chong cho phep; va co ta khong duoc phep cho ai vao 
nha tru* phi co phep cua chong.” ( Albukhari , Muslim ). 

* Bai hoc tir Hadith: 

- Hadith cho biet viec nhin chay Sunnah la Haram 
doi vdi ngudi phu nu trir phi chong cho phep. 

- Hadith cung cho biet phu nu khong duoc phep 
cho bat cu ai vao nha tru phi co su dong y cua chong. 




Hadith 282: Ong Ibnu Umar 4® thuat lai rang 
Thien su cua Allah ft noi: 


^ \j ‘ 3 ‘^j3 ^ AafcT) 

^ * £ 0 ^ > 0 o o * . 2- 

ij o l^aJ ij i J A.L& I ^ ^ ij 6 AJw^^j 

.a^Lc- O-wO ^ 


“Moi nguoi cac nguoi deu la nguoi quan ly va trong 
coi, moi nguoi cac nguoi deu co trach nhiem voi viec 
quan ly va trong coi ciia minh; vi Imam la nguoi quan 
ly trong coi va y phai co trach nhiem voi dieu ma y 
quan ly va trong coi; nguoi dan ong la nguoi quan ly, 
trong coi gia dinh cua y va y phai co trach nhiem voi 
nhung ai ma y quan ly va trong coi; va nguoi phu nu’ 
la nguoi quan ly, trong coi trong ngoi nha cua chong 
va co ta phai co trach nhiem voi nhung gi ma co ta 
quan ly va trong coi.” ( Albukhari , Muslim). 

* Bai hoc tu Hadith: 

- Hadith muon noi rang trong xa hoi tat ca moi 
nguoi deu co quyen va trach nhiem, nghla vu. 

- Hadith cho biet nghla vu cua nhung nguoi vo la 
quan ly va dam duong viec nha tir viec day do va cham 
soc con cai cung nhu giu gin moi thu trong nha; con 
nguoi chong co nghla vu phai chu cap nguon kinh te cho 
gia dinh, phai ganh vac nhung viec nang nhoc; va ca hai 

\ r ~ r 

vo chong la nhung doi tac ho tro nhau trong cuoc song 
gia dinh, moi nguoi deu co quyen va nghla vu rieng cua 

r 9 r 

minh va mai am gia dinh khong the thieu su quan ly cua 
mot trong hai. 




Hadith 283: Ong Abu Ali Talq bin Ali thuat lai 
rang Thien su cua Allah S noi: 

> 0 o 

°'jj Jp dlj ^ 'Ml 

.^?W5 lioJO- (_£ jw^ jaJI (JLj (^LujJlj (_£ ■k* jLI 


“Neu ngudi dan ong goi \a ciia y vi nhu cau cua y (ve 
dieu ma co ta co nghia vu phai thuc hien) thi co ta 
phai den voi y ngay ca khi co ta dang o’ cho nuong 

banli mi” ( Tirmizdi , Annasa-i; Tirmizdi noi: Hadith tot 
va Sahili). 


* Bai hoc tir Hadith: 

- Hadith khang dinh quyen cua nguai chong doi 
voi vo. 

r > 

- Hadith cho biet rang vai tro cua nguai va la lam 
cho ngucri chong cua minh hai long trong pham vi kha 
nang ve nhung gi ma Allah da bat buoc co ta phai co bon 

r > 

phan doi voi chong. 


Hadith 284: Ong Abu Huroiroh thuat lai rang 
Thien su cua Allah S noi: 

jjjxuul jl » Lilli jl \jS-\ i^al jl} 

^ 0 ^ \ £ 

JLj °'jj ly* J 


[ eo6c# 


“Neu Ta (duuc phep) ra lenh cho ai do cui dau Sujud 
mot ngudi nao do thi chac chan Ta se ra lenh cho phu 
nu cui dau Sujud chong cua minh boi nhung quyen 
han ma Allah da ban cho ngudi chong doi vdi vu.” 

( Tirmizdi ghi lai vd dng noi Hadith tot vd Sahih ). 

* Bai hoc tir Hadith: 

- Hadith nhan manh quyen han cua ngudi chong 

r \ 

doi vdi vo cung nhu nghia vu vang ldi chong cua ngudi 
phu nu. 

- Hadith khang dinh khong dupe phep cui dau quy 

r 

lay bat cu mot ai (vat gi) ngoai trir mot minh Allah ft. 


Hadith 285: Ba Ummu Salamah «§& thuat lai rang 
Thien su cua Allah S noi: 

jd\ o \jj cJ^O UjI} 


iC-oJo- JlSj 

“Bat ky nguoi phu nu nao chet di ma chong cua co ta 
hai long ve co ta thi co ta se vao Thien Dang.” 

(' Tirmizdi ghi lai vd dng noi: Hadith tot). 

* Bai hoc tir Hadith: 

- Hadith muon noi rang bat ky ngudi phu nu chet 
di trong tinh trang la mot ngudi co due tin va la mot 
ngudi vo thuc hien day du bon phan va nghTa vu doi vdi 
chong khien ngudi chong hai long thi co ta se vao Thien 

r 

Dang cung vdi ngudi thang loi. 


[ Holes 


- Hadith con mang y nghia rang Allah ft se tha thu 
toi loi cho ngudi vo hoac se hai long vdi co ta khi co ta 
lam cho chong cua minh hai long. 


- o ^ o ^ 

#. o uj * © >• i*i >■ g £ o **"7 a ** ^ ^ 


“Neu ngudi phu nu thu’c hien day du nam le nguyen 
Salah cua co ta, nh|n chay dii thang nh|n chay cua co 
ta, giu’ tiet hanh cua co ta va yang loi chong thi co ta 
se duuc goi: hay vao Thien Dang tir bat ky canh cong 
nao tuy thich!” (Ahmad). 


Hadith 286: Ong Mu’azd bin Jabal thuat lai 
rang Thien su cua Allah S noi: 

{Idl (JJJjIjLj ( J»^o Ajjs* ys L*jls 4jjl tiiJjls Ajiy 

i-jjo- JlS j (_£ jw^jdl oljj 


“Phu nu chu lam ton thuung va phien long chong cua 
co ta, (boi moi khi co ta lam vay) thi ngudi vu cua y 
thuoc gioi tien nu Hur-ain (noi Thien Dang) se bao: 
nguoi chu lam ton thuung va phien long chang ay, 
Allah se trirng phat nguui, boi qua that, chang ay chi 
o’ voi nguoi trong choc lat nua thoi roi chang ay se roi 

? r 

xa nguoi de den voi ta.” (Tirmizdi ghi lai va ong noi 
Hadith tot). 

* Bai hoc tir Hadith: 




- Hadith khong cho phep ngudi phu nu c 6 nhung 
hanh vi cung nhu ldi le, thai do lam ton thuong va buon 
long ngirdi chong cua minh trong trudng hop vo cd 
khong chlnh dang. 

- Hadith keu goi vo chong an d tir te vdi nhau 
trong sir ton trong, yeu thuong va nghia tinh vdi nhau. 


Hadith 287: Ong Usa-mah bin Zaid thuat lai 
rang Thien su cua Allah S noi: 

uJ ^ ® 


“Ta khong bo lai sau Ta bat ky su thu thach nao ma 
no gay hai cho dan ong ho’n phu nu.” ( Albukhari , 
Muslim). 


* Bai hoc tii’ Hadith: 

- Hadith nhan manh rang su thu thach nang ne nhat 

r 

doi vdi dan ong la phu nu bdi le phu nu la nguyen nhan 
khien nhieu ngudi dan ong lam trai vdi giao ly cua Allah 
va roi vao dong toi ldi. Allah ft noi: 


[14 :jl jl IjyA )\ U> jjAilllJ 3 jJ|j 


4Nhan loai thucrng dam me nhung thu vui tir phu nu.® 

(Chuong 3 - Ali-Imran, cau 14). 


IslamHouse-com 


